Tiếng Việt "Trẻ" Thời... 
CHAT! 


Trần Văn 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


—| 


lếng_ Việt "Trẻ" Thời... CHAT! 


Trần Văn 
Tiếng Việt "Trẻ" Thời... CHAT! 


Ngôn ngữ "chat" đang đe dọa sự trong sáng của tiếng 
Việt 

"Chời, mày nghĩ sao dị? Tao mà di thít thằng chả? Tao mà iu 
được hắn, tao chit lin. Hôm đi uống hồng chà cùng chả, nói 
cái giề chả cũng gật dâu"bit rùi bít rùi, thực ra, chỉ được cái 
khoe khoang, có bít cái gì đâu. Nổ là chính? Đúng là nhục 
như con cá nục. Được cái quần áo lượt là dị thôi chứ đói như 
con chó sói í đi ăn chung toàn để tao trả tiên""Thi tao đâu 
bít thằng chả như dị đâu. Thấy cũng đẹp chai, gòi cũng ga 
lăng tăn. Gòi cũng thấy mày thít đi với chả mù?" 

Tôi đã thực sự chóang khi vô tình nghe được mẫu đối thoại 
trên của đôi bạn gái tuổi teen tại một quán hồng trà trên 
đường Võ Văn Tần (TP HCM). Theo nhiều bạn trẻ, đó là thứ 
"ngôn ngữ"không lạ trong các phòng chat, nhưng chẳng lẽ 
giờ đã "đi vào cuộc sống" 

Ngôn ngữ của "dân prô" 

Chưa có một công trình khoa học nào nghiên cứu "ngôn ngữ 
chat" ra đời từ lúc nào và do vị "tổ sư" nào sáng lập, chỉ biết 
đó là ngôn ngữ bị bóp méo, đang ngày càng phong phú và... 
quái dị! Đặc biệt, với đối tượng tuổi teen đã ngồi vào phòng 
chat mà vẫn sử dụng ngôn ngữ " chính thống" là bị mọi 
người coi là tay mơ ngay. 

Vào phòng chat, đầu tiên là khâu chào hỏi. Bạn không thể 
viết là "Xin chào" mà phải là "2" (Hi !- xin chào), nếu bạn là 
người được chào trước, có thể chào lại là "3!". Tuy "3!" 


chẳng có nghĩa gì cả, nhưng được ngầm hiểu đó là một lời 
chào lại! Sau đó, bạn phải nắm một số "từ vựng cơ bản" như 
: "iu" (yêu), dia (về), rùi (rồi), đâu gòi (đâu rồi), chìu (chiều), 
dị (vậy), ù (ừ), mừ (mà), bít (biết), bùn (buồn), hic hic (thể 
hiện trạng thái buồn), ha ha (thể hiện trạng thái vui)... 

Ngoài ra, bạn còn phải nắm sơ sơ mấy câu "thành ngữ”: 
"nghèo như con cá kèo", "đói như con chó sói", bùn như con 
chùn chùn (buồn như con chuồn chuồn), " chán như con 
gián", dở hơi lại hỏng biết bơi", "ăn mì gói cho đời oi khói"... 
để thêm "sang trọng" trong giao tiếp ! 

Thúy Hằng - học sinh lớp 9, tâm sự: "Có đi chat mới biết, vào 
phòng chat mà không sử dụng ngôn ngữ chat là không 
thấy...đã. Sau quá trình chat với nhau, học được "từ" nào 
mới là thích lắm, lâp tức đưa vào bộ nhớ ngay. Vốn "từ chat" 
càng nhiều, chat càng thích và cũng làm bạn chat của mình 
hứng thú theo. Những lân lên mạng, vô tình gặp một số 
người nói chuyện cứng quèo (không sử dụng "từ vựng chat") 
là em "bua bua" ngay (bye bye). Riêng em cũng "sáng tạo" 
ra được hai từ và có khá đông người đang sử dụng theo , đó 
là "ún" (uống) và "seo" (sao). 

Lây lan ra khỏi phòng chat ! 

Điều đáng báo động là "ngôn ngữ chat" đã lan ra đường 
phố, trường học, gia đình. Mới đây, một phụ huynh tên 
Thanh Minh ( Bình Thạnh, TP. HCM) gởi đến Phụ Nữ tâm sự 
hết sức đặc biệt: 

"Tôi có con gái 14t, chẳng biết cháu học ở đâu mà gần đây 
cứ sử dụng những từ hết sức méo mó, kinh dị, và khó hiểu. 
Cháu gọi tôi là "ma ma", thấy mẹ dọn cơm ra, thốt lên : "He 


he he, ngon góa, măm măm. Có đồ en ngon gòi". Có hôm 
cháu sà vào lòng, thỏ thẻ : "Ma ma ui, con bùn góa!". Mỗi 
lần như vậy, tôi phải nhờ cháu "dịch" từng chữ mới hiểu nổi. 
Khuyên con sửa lại cách ăn nói, nhưng tôi biết cháu không 
thể một lúc mà bỏ được. Tụi trẻ bây giờ thật khó hiểu. Từ 
ngữ ông bà để lại đẹp dé như vậy không dùng, lại làm cho 
nó méo mó đi..." 

Thanh Hằng (học sinh lớp 8 ở Q Gò Vấp) tâm sự: " Em thích 
dùng mấy cái từ như vậy vì nó vui vui, ngồ ngộ. Ở nhà là ba 
cấm tiệt. Trước mặt ba, em phải uốn lưỡi rất mệt để nói 
chuyện bằng từ ngữ bình thường. Riêng với mẹ, nói thoải 
mái vì mẹ có mắng cũng cười trừ. Trên trường, cứ đến giờ ra 
chơi là cả nhóm con gái túm lại, nói chuyện kiểu như chat, 
vui lắm. Có mấy bạn nam cũng thích kiểu trò chuyện này và 
hào hứng tham gia. Có lúc phát biểu trong giờ học, em lỡ nói 
"Dạ, em bít rùi ạ!", thầy cũng hiểu, không mắng, chỉ cười". 
Nhà ngôn ngữ học Trần Chút - nguyên Chủ tịch Hội Ngôn 
ngữ TP. HCM trăn trở: "Nhiệm vụ giữ gìn trong sáng của 
tiếng Việt đang gặp phải ba khó khăn lớn : Xen tiếng nước 
ngoài vào bài viết, lời nói; quá lạm dụng từ viết tắt; dùng 
quá nhiều tiếng lóng. Đặc biệt, thời gian gần đây, hiện 
tượng từ lóng của "ngôn ngữ chat" lan nhanh vào đời sống 
một cách đáng báo động. Chính lớp trẻ - đối tượng giữ vai 
trò quan trọng nhất trong việc bảo vệ sự trong sáng của 
tiếng Việt - lại đang từng ngày bị đe dọa bởi thứ ngôn ngữ 
méo mó, quái dị đó. Đây là vấn đề bức thiết, cần có sự vào 
cuộc của gia đình, nhà trường và xã hội để cùng nhau phối 
hợp giáo dục, "kéo" con em chúng ta trở lại với cách sử 


dụng tiếng Viêt đẹp đẽ vốn có". 


Trần Văn đăng trên báo Phụ Nữ 


Quan điểm Metamorph. 


Để hiểu sâu xa hơn hiện tượng ngôn ngữ chat, chúng ta nên 
trở ngược về thời kỳ các bộ gõ mới bắt đầu ra đời. 

Lúc ấy khoảng năm 1995. Tuy VN mở cửa vào khoảng năm 
1992 nhưng vi tính còn thuộc loại hàng hiếm quý, dành cho 
người lớn, chưa phổ cập vào các trường học, nơi "hang ổ" 
(hehehe) của học trò. 

Ở Mỹ, trẻ con còn lệ thuộc vào gia đình nhiều lắm. Nhà nào 
có con trẻ nói tiếng Mỹ thì lấy làm xấu hổ, chẳng dám gọi 
con ra chào khách, sợ nó phun tiếng Mỹ, mà toàn tiếng để 
cho người ngang hàng nói với nhau. Ví dụ : "Hi! This is my 
stupid sis"; "My God damned younger bro" v.v...Chính trẻ 
con mỗi khi phun tiếng Mỹ ra với nhau, cũng nhìn trước nhìn 
sau kẻo người lớn nghe thấy, sẽ bị mắng. Chúng bị buộc 
phải nói tiếng Việt ở nhà. Từ đó, một loại ngôn ngữ mới ra 


đời. Không phải giọng Bắc, giọng Trung hay giọng Nam mà 
là giọng hải ngoại. 

- Cái quần "me" bị bể. 

- Call me later ok. | am busy rửa tóc. 

Theo thời gian, giọng hải ngoại ngày càng phong phú. Đôi 
khi nó diễn tả tốt cả những chuyện trừu tượng nữa. Ta có thể 
thấy rõ khi lắng nghe con trẻ nói chuyện điện thoại với bè 
bạn. 

Bậc cha mẹ lo lắng lắm. Dù công ăn việc làm bề bề cũng 
phải dành nửa buổi sáng Chủ Nhật ngồi vặt râu bên tay lái, 
chờ rước con học Việt Ngữ. Nên mở chút xíu ngoặc khâm 
phục những người có lòng. Trường Việt Ngữ mọc như nấm và 
hoàn toàn miễn phí. Duy có điều trình độ khác nhau vì thời 
gian ở Mỹ khác nhau. Em 20 tuổi ngồi chen chúc với em 6 
tuổi. Có em 30 tuổi có bằng kỹ sư kỹ xiếc mà không biết vì 
lý do đếch gì, nói tiếng Việt cứ khậm khà khậm khẹc như 
chó ngửi rắm, cũng chịu khó cắp sách đi học. Giờ ra chơi 
cũng tham gia cãi nhau với "đồng liêu" me, you âm ï. Chỉ 
tốn có 1 ngày weekend, nghĩa là chẳng lấy đi thời giờ quý 
báu trong tuần mà trải qua vài chục năm, con cháu chúng ta 
ở Mỹ đạt được những bước tiến đáng nể. Chúng làm thơ, viết 
văn xịn hơn trẻ em trong nước. Thật thế, hãy xét theo con 
số. Đa số trẻ em hải ngoại khoái làm thơ, viết văn hơn các 
em trong nước. Không phải các em trong nước mất gốc, 
nhưng vì thời kỳ mở cửa, VN ta có vẻ coi nhẹ văn thơ hơn 
những gì hứa hẹn hơn, thoải mái hơn như vi tính, thời trang, 
các bản nhạc tiếng Mỹ... Nhà cầm quyền trong nước chẳng 
hiểu muốn dành công trạng này hay vì lẽ gì, cho đến năm 


2004 định cho các giáo viên trong nuớc sang Mỹ dạy tiếng 
Việt cho trẻ em hải ngoại, dĩ nhiên dạy miễn phí. Tiền ăn ở, 
tiền vé máy bay rồi còn bao thứ tiền sách vở, trợ huấn cụ 
v.v... nhà nước lo hết. Nhà nước tốt quá. Họ định giở trò gì? 
Tại sao không nghĩ đến tiền lương chết đói của các giáo viên 
VN, nhất là các trường ở vùng sâu, vùng xa, mặc dù gia đình 
các em trong nước phải ráng gồng mình đóng học phí mỗi 
ngày một nhiều vẫn không làm sao nâng cao đời sống giáo 
chức. Dạy miễn phí cho trẻ em hải ngoại sau vài chục năm 
bỏ rơi, đúng hơn, sau vài chục năm tịch biên tài sản, đuổi 
người ra biển? Cám ơn, chúng tôi tự lo lấy và tự lo tốt. 

Các bộ gõ tiếng Việt ra đời như thể một hành động nối giáo 
cho giặc. Các em viết tiếng Việt tự do không hề sợ cô giáo 
rầy la lỗi chính tả. Những từ "bùn", "nhìu qié", "iu" ra đời 
không phải để làm dáng như ta thường nghĩ, mà nó phản 
ảnh cái vốn nghèo nàn chữ viết của các em hải ngoại. Tiếng 
mà mình nói mỗi ngày như thế nào, cứ việc viết sao cho 
phát âm giông giống là đủ. Love là yêu nhưng nếu tôi chưa 
từng viết chữ yêu bao giờ, theo những gì học được ở trường 
Việt Ngữ, chữ yêu có lẽ viết là "iu". Cùng lứa tuổi hiểu nhau 
ngay. Thật đấy, Meta đã xem 2 đứa trẻ 5 tuổi, một Việt một 
Mỹ chơi bắn bi ngoài sân. Đứa Việt Nam mới chân ướt chân 
ráo qua Mỹ, chỉ nói tiếng Việt. Thế mà 2 đứa cả Mỹ lẫn Việt 
đứa nào nói tiếng đứa nấy, vẫn hiểu nhau như thường. Các 
nhà tâm lý giải thích giùm hiện tượng này. 

Vi tính phổ cập vào trường học, tư gia ở Vn sau 1996. Các 
em ở VN tập chat bằng cách xem người hải ngoại chat. Các 
em học những từ ngữ quái dị ấy để tỏ ra lịch lãm, văn minh. 


Các em biết thừa "iu" phải viết là yêu, nhưng viết thế nhà 
quê quá. Giống như kẻ ở vườn lên thành phố, càng biết 
nhiều càng được thán phục. Em nào dùng những từ ngữ ấy 
nhuần nhuyễn, chắc chắn có nhiều trái tim rung động, mê 
say. Các em ngả nghiêng trong giông bão thời thượng. 

Rồi đây khi các em lớn lên, lập gia đình, có con cái. Lúc ấy, 
phong trào theo thời đã tàn lụn. Các em sẽ có dịp hồi tưởng 
lại cái thời xa xưa khi mà văn hóa Âu Mỹ ồ ạt như thác lũ 
tràn sang nước ta, để thấy những cái gì không chính thống, 
nó đến rồi đi theo cơn lũ thời thượng. Chỉ tiếng Việt, cái keo 
sơn gắn bó trẻ em hải ngoại với một quê hương thần thoại 
(với các em hải ngoại, VN là cái quê hương chưa hề thấy, nó 
có vẻ trong thần thoại); cái tinh túy dân tộc mà các em 
trong nước nỡ xem thường, luôn vĩnh cửu như có người nói: 
Tiếng Việt còn nước ta còn. Suy ra, tiếng Việt mất, nước ta 
mất. 

Buổi giao thời nào cũng thế. Có những người theo sau tất có 
người dẫn đầu. Người dẫn đầu không biết gì nhiều hơn quần 
chúng nhưng bản tính thích dẫn đầu. Nhìn vào họ mỗi ngày 
ta đều thấy những mới lạ, mới lạ đến độ quái lạ. (Bây giờ, 
con Meta vẫn ngạc nhiên :"Êu ơi hồi đó ba mặc áo có eo, 
quần ống loe hả"). Còn nhớ đầu thập niên 1990 VN tung 
sang Mỹ 1 số phim ảnh và kịch video. Tác phẩm nào cũng ở 
truồng. Diễn viên nữ nào cũng nần nãn như lợn cạo. Chẳng 
phải họ chơi nổi mà vì lúc ấy, các đạo diễn VN tưởng thị 
trường Mỹ toàn những thứ sexy như thế. Được vài năm họ 
biết là lầm, họ làm phim đứng đắn ngay. Tuy nhiên họ dẻo 
mồm chê bai "văn hóa đồi trụy" của các trung tâm hải 


ngoại, quên bằng đi một thời họ chủ trương đồi trụy. 

Kể ra cái mốt viết theo văn phạm chat cũng chẳng có gì là 
xấu. Nó chỉ đánh dấu một giai đoạn lịch sử khi mà con người 
VN lần đầu tiếp xúc với Âu Mỹ sau hàng mấy chục năm bế 
môn tỏa cảng xây dựng xã hội chủ nghĩa. Như đã nói, cái 
phong trào nào cũng suy tàn theo năm tháng. Về già ta 
cũng chẳng mắc cở đâu vì có gì xấu mà mắc cở. Nhưng đã 
gọi là từng trải (tức là già đấy) ta nhận ra rằng cái gì không 
bền, ta không nên theo. Mất công vô ích và có vẻ ngố thế 
nào ấy. Chỉ về già mới biết như thế. Sẽ có một ngày, ca sĩ 
Henry Chúc cấu cái cà rá gắn trên lông mày vứt đi, vì sợ con 
cháu cười. 


Metamorph 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 
Đánh máy : Metamorph 
Nguồn: metamorph sưu tầm 
Được bạn: NHDT đưa lên 

vào ngày: 8 tháng 3 năm 2007 


